Chùa Trà Am 


Hồ Đắc Duy 


Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ dự án sách cho 
thiết bị di động 

Nguồn: http://vnthuquan.net 

Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 





Mục lục 


Chùa Trà Am 


Hồ Đắc Duy 
Chùa Trà Am 


Mùa hè cách đây 46 năm khi tôi vừa học xong lớp nhất 
trường tiểu học An Cựu lúc đó chúng tôi chỉ mới 12 tuổi, tôi 
, Lê Ngọc Dinh và Vũ ba đứa rủ nhau đi chơi chùa Trà Am, 
chỉ nghe tiếng chứ chưa biết đường nhưng ba đứa nhỏ 
chúng tôi vẫn quyết định khởi hành , từ sáng tinh mơ mẹ tôi 
đã làm sẵn cho một vắt cơm bới và một chai nước cho thêm 
ba đồng bạc cây dừa chúng tôi qua đò ở cống Phát Lát, đi 
ra ngã lăng Vạn Vạn gần nhà cụ Phạm Quỳnh, lên Trường 
Bia rồi đến ngã ba Ngự Bình , tù đó chúng tôi hỏi đường để 
vào chùa Trà Am , con đường đất nhỏ ngoằn ngoèo chạy 
theo chân núi Ngự Bình , hai bên đường toàn là cây bứa, cả 
một rừng bứa rợp bóng cây với các trái bứa trỉu vàng với 
những tàng lá che kín ánh sáng mặt trời làm mát rượi con 
đường đi , lên Trà Am thì tha hồ mà ăn bứa, trái bứa chua 
ngọt và chát mũ dính miêng nhưng đúa nào cũng muốn ăn, 
dó là kỷ niệm đầu tiên trong đời tôi về chùa Trà Am, về sau 
này tôi mới biết chùa Trà Am nằm gọn ở giữa ba hòn núi nỗi 
tiếng ở Huế là Núi Ngự Bình, núi Thiên Thai và núi Ngũ 
Phong, thuộc thôn Tứ Tây , An Cựu huyện Hương Thủy . 

Đi từ Huế lên Trà Am non 10 cây số, con đường vòng vèo 
qua chân núi Ngự Bình , vừa qua một con suối nhỏ là đã tới 
Trà Am. 

Chung quanh Trà Am còn có nhiều ngôi chùa cổ như Viên 
Thông, Tây Thiên , Trúc Lâm . Hồng Ân... 

Muốn đến Viên Thông thì đi chừng cây số rưỡi , muốn qua 


Hồng Ân, Trúc Lâm thì đi vòng qua chân núi Ngự Bình ra 
Nam Giao qua Tây Thiên hay đi xuống Cầu Lim mới vào được 
Trúc Lâm , nhưng đi đường tắt thì nhanh hơn chỉ đi vòng qua 
mấy quả đồi , mấy quả núi đá nhỏ dưới dãy núi Thiên Thai là 
có thể tới Hồng Ân rồi lội qua một con suối nhỏ vòng qua 
một giếng đá , nước trong veo ngọt lịm mát rượi là đến địa 
phận chùa Trúc Lâm. 

Trà Am hay là Tra Am ? 

Cách đây 80 năm khi lập chùa , tổ khai sơn lấy biệt hiệu của 
mình đặt tên cho chùa là Tra Am, Tra Am là do điễn tích của 
Trung Hoa , theo Nam Sử, Trương Phu thuở nhỏ tên là Tra, 
cha ông là Trương Thiệu tên tục là Lê . Vua Tống Văn Đế 
thường gọi đùa rằng :" Tra sao bằng Lê được !" Trương phu 
cười mà tâu rằng: " Lê là cây trăm quả, Tra đâu dám sánh 
bằng !" Đời sau dùng điển tích này chỉ người sau không 
bằng người xưa , ngụ ý khiêm nhường , Tổ khai sơn lấy biệt 
hiệu Tra Am này tự cho mình không bằng được sư phụ .Trong 
di chúc để lại vị tổ khai sơn này nói câu; Tự hậnTra bất như 
Lê dã " để tỏ lòng tôn kính sư phụ mình . 

Người dân Huế đọc không quen được chữ Tra Am họ đọc trại 
ra thành chữ Trà Am lâu ngày người ta quen gọi tên chùa là 
Trà Am mà quên mất nó là Tra Am với cái điển tích cái ý 
nghĩa mà vị tổ khai sơn đã đặt cho nó . 

Chùa Trà Am khởi công xây dựng vào năm 1923, chủ nhân 
cùng mấy đệ tử là Trí Uyên , Trí Hiển, Trí Giải và vài ba người 
giúp việc xắn tay đốn cây , chặt lá ,cuốc đất làm nền dựng 
chùa ,giữa một mảnh đất còn hoang sơ chưa vết chân người 
lui tới , lúc đầu chỉ là một mái am tranh sơ sài , phên tre 


được trét bằng đất sét vàng, gian trước để thờ Phật , bên tả 
là nhà trai và bếp , bên hữu làm phòng khách phía sau là 
thư phòng và chổ nghĩ ngơi của chủ nhân. 

Cảnh trí chung quanh chùa là một bài thơ , một tác phẩm 
nghệ thuật hiếm có, tất cả cây cỏ , khe suối , núi đồi, đá 
tảng được sắp xếp tạo dáng để khi ai đó bước chân đến ngôi 
chùa này cũng cảm thấy phảng phất chung quanh một sự 
nhẹ nhàng bay bổng , để tâm hồn mình trở nên thanh thản, 
siêu thoát trước cảnh sắc phong quang thoát tục , ở đó con 
người dễ hòa mình trong sự trầm mặt của triết lý Phật Giáo . 
Cái khung cảnh tuyệt vời đó cũng nói lên cái sâu sắc, cái ý 
nghĩa của con đường đã chọn và cái ngộ của chủ nhân ngôi 
chùa . 

Để đi vào chùa Trà Am phải đi ngang qua một cái cầu làm 
bằng thân một cây thông to ,có tay vịn chiếc cầu này vắt 
ngang một giòng khe nhỏ mang tên là Tẩy Bát Lưu, Tẩy Bát 
Lưu có nghĩa là là giòng khe để rữa bình bát . 

Và chiếc cầu mang tên một chữ trong câu cổ thi " Lược ước 
hoành thu thủy" hay một câu thơ của Lục Du” tiên tiên nhất 
cứ thủy, vãng lai nhất lược ước " ( bên bờ nước chảy trong 
veo, qua về trên chiếc câu treo hững hờ ) chiếc cầu chỉ 
dùng cho người đi qua , xe ngựa không qua được . 

Lược Ước Kiều là tên của chiếc cầu nói lên cái phương tiện 
đi đến với đạo , cái thâm ý của chủ nhân ngôi chùa là ; "Ta 
chỉ đưa người chứ không đưa xe ngựa" hãy vứt bỏ cái ngã 
tướng , cái chấp nê khi bước chân vào chốn thiền môn này . 


Vị chủ nhân chùa Tra Am là ai ? 


Đó là công tử Công Tôn Hoài Trấp là cháu nội của Định Viễn 
Quận Vương con vua Gia Long , công tử sinh năm 1879, 
xuất gia năm 1895 lúc vừa tròn 17 tuổi , thọ giáo với Viên 
Giác Đại Sư tại chùa Ba La Mật, đạo hiệu là Viên Thành , 
pháp húy Trừng Thông , để chấp nhận công tử xuất gia làm 
đệ tử Viên Giác Đaiï Sư đã bảo : " ...thử nghĩ vài câu ,nếu có 
cơ duyên, tôi sẽ giúp mệ xuất gia " sau khi lạy Phật công tử 
Hoài Trấp viết hai câu trình Viên Giác Đại sư như sau : 
Nép bóng rèm thưa trông bóng thỏ 

Thấy trăng tròn ,tay vỗ ca xang 
Sư Viên Thành đậu thủ khoa Sa Di năm 1901 tại Phú Yên , 
trú trì chùa Ba La Mật từ năm 1901 cho đến năm 1923 và 
cũng trong năm này sư Viên Thành đã dựng lên chùa Tra Am 
, 5 năm sau sư viên tịch ở Tra Am lúc đó vừa 49 tuổi .Trước 
khi trở về với cát bụi sư đề lại mấy câu thơ : 

Lão khứ, vân hà nhất tháp tân 

Tha niên bì đãi tự tương thân 

Nhàn lai ở trương khê biên lập 

Hà xứ thanh sơn bất đãi nhàn 
(Già rồi xây tháp giữa non mây , Gửi gắm mai sau nắm xác 
gầy .Chống gậy, lúc nhàn , bên suối đứng .Núi xanh nào 
chẳng đón người đây) . 
Sư Viên Thành một người uyên bác về giáo lý đạo Phật, 
dưới sự dẫn dắt của sư Viên Thành chùa Trà Am đã trở nên 
một Giảng Đường có uy tín, học tăng từ nhiều nơi gởi đến 
xin thọ giáo , các khóa học thường được tổ chức vào mùa 
xuân hay mùa hạ, sư Viên Thành còn tổ chức nhiều pháp vụ 
giảng giải Phật pháp cho các tín đồ , kiến giải vài chổ sai 


lầm về nội điển trong các tăng ni... ngoài ra sư Viên Thành 
cũng còn là một thi nhân, thơ văn chân thật , thâm thúy và 
thoát tục và đôi bài cũng có tính cách hài hước của một 
người đã thoát vòng tục lụy . 


Kim điện bất thắng thu 
Nguyệt tà trúc hộ lảnh 
Chỉ hữu tâm hạ phong 
Khiên duy điếu sấu ảnh 
Điện vàng hiu hắt hơi thu, Lạnh run cửa trúc mịt mù gương 
nga ,Bên rừng gió thổi la đà Vén màn thương bóng sao mà 
xác xơ ) hay là bài : 
Xao bãi tàn chung, hiểu vị nhân 
Đẳng sàng phá nạp ủng lô huân 
Gia phong bất dụng phiền quân vấn 
Mao ốc tam giam, nhất ổ vân 
(Thỉnh trọn hồi chuông sáng vẫn mờ , Ôm lò nằm sưởi áo gai 
xơ , Cửa nhà đâu dám phiền lòng hỏi , Mây trắng lều tranh 
phủ mịt mờ ) 
Hoặc là bài Lạc Diệp mà thi sĩ Vũ Hoàng Chương đã dịch thơ 
như sau : 
Rì rào cây vẳng tiếng đêm qua 
Nghe lạnh đồi thông chiếc hạc già 
Vu giáp chiều buông mưa lất phất 
Động Đình thu gợn sóng bao la 
Tùng khô chỉ sót đôi phần lá 
Bàng rợp đâu tìm một tán hoa 


Lạ nỗi đau lòng chỉ Tống Ngọc 

Còn hay mất, hãy mặt trời xa . 
Thơ văn của Sư Viên Thành được hợp lại làm thành một tập 
gọi là Lược Ước Tùng Sao, trước khi mất sư Viên Thành đã 
trao lại tập thơ này cho đệ tử Thích Trí Thủ, 46 năm sau khi 
sư viên tịch Hòa thượng Thích trí Thủ mới cho ấn hành tập 
thơ này với công phu biên soạn của ông Nguyễn văn Thoa 
và phần hiệu đính bình luận , nhuận sắc của các ông 
Nguyễn hữu Chương , Bửu Cầm và thi sĩ Vũ hoàng Chương . 
Trong lời tựa Thượng tọa Trí Quang viết : ".. sách nhỏ như cái 
cầu nhỏ .Nhưng chỉ nhỏ đối với người đi xe ngựa...không thể 
qua cầu Lược Ước mà vào Trà Am . Dẫu rằng cái cầu ấy chỉ 
chân không là qua được liền. Vào Trà Am dễ mà khó đến thế 
đó , huống chi vào Trà Am trong sách ". 


45 năm sau tôi trở lại thăm Trà Am 

Hình ảnh và phong cảnh Trà Am không còn như trong kỷ 
niệm của mình , rừng bứa ngày xưa chỉ còn lác đác cây, Bây 
giờ người ta có thể đi thẳng vào chùa bằng xe honda xe hơi, 
chiếc cầu Lược Ước đã không còn ai nhớ đến nữa . 

Diễm phúc thay cho ai đã một lần đi chân không qua cầu để 
vào Trà Am. 

"Ta chỉ đưa người chứ không đưa xe ngựa" câu nói của vị 
thiền sư vẫn còn thấp thoáng đâu đây như một ngậm ngùi 
thiên cổ. 

Hồ Đắc Duy 


Nguồn: http://vnthuquan.net 
Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 


Nguồn: Hùng 
Được bạn: Thành Viên VNthuquan đưa lên 
vào ngày: 27 tháng 12 năm 2003 


